456 


PH.ĂNG-GHEN 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA 
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN'” 


Câu hỏi thứ ï: Chủ nghĩa cộng sản là gì? 

Trả lời: Chủ nghĩa cộng sản là học thuyết về những điều kiện giải 
phóng giai cấp vô sản. 

Câu hỏi thứ 2: Giai cấp vô sản là gì? 

Trả lời: Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ 
kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải sống 
bằng lợi nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một giai cấp mà 
hạnh phúc và đau khô, sống và chết, toàn bộ sự sống còn của họ 
đêu phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển 
biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những sự biến động 
của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, giai cấp 
vô sản hay giai cấp những người vô sản là giai cấp lao động trong 
thế kỷ XIX. 

Câu hỏi thứ 3: Phải chăng như vậy có nghĩa là: không phải lúc 
nào cũng có những người vô sản? 

Trả lời: Đúng thế, không phải lúc nào cũng có những người vô 
sản. Các giai cấp nghèo đói và lao động thì lúc nào cũng có và 
thường thường thì các giai cấp lao động sống trong cảnh nghèo 
đói. Nhưng những người nghèo đói, những công nhân sống trong 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 457 


những điều kiện vừa kể trên, tức là những người vô sản, thì không 
phải lúc nào cũng có, cũng như không phải lúc nào cạnh tranh 
cũng là hoàn toàn tự do và không hạn chế. 

Câu hỏi thứ 4: Giai cấp vô sản đã ra đời như thế nào? 

Trả lời: Giai cấp vô sản là do cuộc cách mạng công nghiệp sản 
sinh ra; cuộc cách mạng này xảy ra ở Anh vào nửa sau của thế kỷ 
trước, và sau đó tái diễn ở tất cả các nước văn minh trên thế giới. Sở 
đĩ có cuộc cách mạng đó, là do có sự phát minh ra máy hơi nước, 
các thứ máy kéo sợi, máy dệt và hàng loạt những thiết bị máy móc 
khác. Những máy móc đó - rất đắt và vì vậy chỉ có những nhà tư 
bản lớn mới có thể dùng được- làm thay đổi toàn bộ phương 
thức sản xuất tồn tại từ trước tới nay và loại những người công 
nhân cũ, vì hàng hóa do máy móc sản xuất ra thì rẻ hơn và tốt 
hơn so với hàng hóa do công nhân sản xuất bằng xa kéo sợi và 
khung cửi dệt vải không hoàn thiện của mình. Bằng cách đó, 
những máy móc đó đã trao toàn bộ công nghiệp vảo tay các nhà tư 
bản lớn và hoàn toàn làm giảm giá trị số tài sản nhỏ bé không 
đáng kế thuộc về công nhân (công cụ, khung cửi, v.v.), thành thử 
chẳng bao lâu, các nhà tư bản đã nắm hết thảy mọi cái vào tay 
mình, còn công nhân thì không còn gì nữa. Từ đó, trong ngành 
sản xuất vải, bắt đầu thực hiện chế độ công xưởng. - Một khi 
đã có đà để áp dụng máy móc và chế độ công xưởng thì chế độ 
đó liền lan tràn nhanh chóng trong tất cả các ngành công nghiệp 
khác, nhất là trong ngảnh 1n vải, In sách, sản xuất đỗ gốm và 
sản xuất những sản phẩm bằng kim loại. Lao động ngày càng 
được phân công rộng rãi giữa công nhân với nhau, thành thử người 
công nhân trước đây một mình làm trọn cả một công việc thì nay 
chỉ làm một bộ phận công việc. Sự phân công lao động đó làm 
cho người ta có thể sản xuất nhanh chóng hơn, do đó cũng rẻ 
hơn. Nó làm cho hoạt động của mỗi người công nhân chỉ còn là 
một động tác rất đơn giản, thường xuyên lặp đi lặp lại, có tính 
chất máy móc nào đó, một động tác có thể tiễn hành bằng máy 


458 PH.ĂNG-GHEN 


mà vẫn mang lại kết quả giống như trước và thậm chí còn tốt 
hơn trước rất nhiều. Bằng cách ấy, tất cả các ngành công nghiệp 
đó đã lần lượt chịu sự khống chế của hơi nước, của máy móc và 
của chế độ công xưởng, hoàn toàn giống như tình hình đã xảy ra 
trong ngành kéo sợi và dệt vải. Nhưng do đó, tất cả các ngành 
công nghiệp ấy đã hoàn toàn chuyên vào tay các nhà tư bản lớn, 
còn công nhân thì ở đây, cũng lại mất hết mọi tàn dư cuối cùng 
của sự độc lập của họ. Dần dần chế độ công xưởng đã mở rộng 
được sự thống trị của nó không những vào trong công trường thủ 
công (theo đúng nghĩa công trường thủ công) mà cũng đã ngày 
càng mở rộng được sự thống trị của nó vào cả trong thủ công 
nghiệp nữa, vì trong lĩnh vực này, các nhà tư bản lớn ngày càng 
chèn lấn được những người thợ cả hạng nhỏ, xây dựng nên những 
xưởng to lớn ở đó có thê tiết kiệm được nhiều thứ chỉ phí và tiến 
hành phân công lao động tỉ mỉ. Kết quả là hiện nay, chúng ta 
thấy là trong các nước văn minh, việc sản xuất bằng công xưởng 
đã được xác lập trong hầu hết tất cả các ngành lao động, và trong 
hầu hết tất cả các ngành đó, thủ công nghiệp và công trường thủ 
công đều bị đại công nghiệp chèn lấn. - Vì vậy tầng lớp trung 
gian trước đây, nhất là những người thợ cả thủ công hạng nhỏ, 
ngày càng phá sản; địa vị trước đây của người sản xuất đã hoàn 
toàn thay đổi và hai giai cấp mới được tạo ra dần dần cuốn hút 
tất cả các giai cấp khác vào hàng ngũ của mình. Hai giai cấp 
đó là: 

I. Giai cấp những nhà tư bản lớn. Hiện nay, trong tất cả các 
nước văn minh, hầu như họ là những người độc chiếm mọi tư liệu 
sinh hoạt và cả nguyên liệu, công cụ (máy móc, công xưởng, v.v.) 
cần thiết để sản xuất ra những tư liệu đó. Đó là giai cấp những 
người tư sản hay giai cấp tư sản. 

II. Giai cấp những người hoàn toàn không có của. Do tình hình 
như trên nên họ buộc phải bán lao động của mình cho nhà tư sản 
để đổi lấy những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho cuộc sống của 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 459 


mình. Giai cấp đó gọi là giai cấp những người vô sản hay giai 
câp vô sản. 

Cáu hỏi thứ 5: Những người vô sản bán lao động cho nhà tư 
sản trong những điêu kiện như thê nào? 


Trả lời: Lao động cũng là một thứ hàng hóa giống như mọi 
thứ hàng hóa khác, giá cả của nó cũng tuân theo những quy luật 
quyết định giá cả của mọi thứ hàng hóa khác. Dưới sự thống trị 
của đại công nghiệp hay của cạnh tranh tự do - dưới đây chúng 
ta sẽ thấy đại công nghiệp và cạnh tranh tự do chỉ là một - giá 
cả của hàng hóa tính trung bình thì bao giờ cũng ngang với chi 
phí sản xuất ra hàng hóa đó. Do đó, giá cả của lao động cũng 
ngang với chỉ phí sản xuất ra lao động, mà chi phí sản xuất ra 
lao động thì gồm có số lượng tư liệu sinh hoạt cần thiết để người 
công nhân có thể duy trì năng lực lao động của mình và để cho 
giai cấp công nhân khỏi bị diệt vong. Người công nhân khi trao 
đổi lao động của mình, không thể nhận được nhiều hơn số cần 
thiết cho mục đích đó; do đó giá cả lao động hay tiền lương sẽ 
hết sức thấp, nó là một mức tối thiểu cần thiết để duy trì đời 
sống. Nhưng vì tình hình có khi tốt khi xấu nên công nhân có khi 
lĩnh được nhiều và có khi lĩnh được ít, hoàn toàn giống như 
người chủ xưởng bán hàng hóa khi thì thu được nhiều khi thì thu 
được ít. Nếu tính trung bình tất cả những lúc tốt lúc xấu lại thì 
người chủ xưởng tuy vậy, khi bán hàng, vẫn thu được một số tiền 
không nhiều hơn cũng không ít hơn chỉ phí sản xuất; người công 
nhân cũng thế, tính trung bình thì cũng thu được một số tiền 
không nhiều hơn cũng không ít hơn mức tối thiểu nói trên. Đại 
công nghiệp càng chiếm địa vị thống trị trong tất cả các ngành 
lao động thì quy luật kinh tế đó của tiền lương càng được thực 
hiện một cách chặt chẽ. 


Câu hỏi thứ 6: Trước khi có cách mạng công nghiệp, đã từng có 
những giai cấp lao động nào? 


Trả lời: Tùy theo các giai đoạn phát triển khác nhau của xã 


460 PH.ĂNG-GHEN 


hội mà các giai cấp lao động sống trong những điều kiện khác và 
có địa vị khác, so với các giai cấp có của chiếm địa vị thống trị. 
Trong thời cổ, những người lao động là nô /ệ của người chủ, 
giống như ngày nay họ còn là nô lệ ở nhiều nước lạc hậu và thậm 
chí cả ở miền Nam nước Mỹ nữa. Trong thời trung cổ, họ là nồng 
nô của bọn chúa đất quý tộc, giống như hiện nay họ còn là nông 
nô ở Hung-ga-ri, Ba Lan và Nga. Ngoài ra, vào thời trung cổ và 
cho đến cách mạng công nghiệp, trong các thành thị còn có những 
người thợ thủ công làm việc cho những người thợ cả tiêu thị dân; 
nhưng cùng với sự phát triển của công trường thủ công thì dần 
dần xuất hiện những công nhân công trường thủ công do các nhà 
tư bản lớn hơn thuê mướn. 


Câu hỏi thứ 7: Người vô sản khác người nô lệ ở chỗ nào? 

Trả lời: Người nô lệ bị bán đi chỉ một lần thôi, còn người vô 
sản thì tự bán mình từng ngày, từng giờ. Mỗi người nô lệ là tài sản 
của người chủ nhất định, và do lợi ích của người chủ đó, nên sinh 
hoạt của người nô lệ được bảo đảm, dù sinh hoạt đó có cùng cực 
đến thế nào chăng nữa. Còn người vô sản thì có thể nói họ là tài 
sản của toàn bộ giai cấp tư sản. Lao động của họ chỉ có thể bán 
được, khi nào có người cần đến, nên sinh hoạt của họ không 
được bảo đảm. Chỉ có sinh hoạt của toàn bộ giai cấp vô sản là 
được bảo đảm thôi. Người nô lệ đứng ngoài cạnh tranh, còn người 
vô sản thì sống trong điều kiện của cạnh tranh và chịu ảnh hưởng 
của tất cả những sự biến động của cạnh tranh. Người nô lệ bị coi 
là một thứ đồ vật, chứ không phải là thành viên của xã hội công 
dân. Người vô sản được thừa nhận là một cá nhân, một thành 
viên của xã hội công dân. Do đó, tuy người nô lệ có thể có sinh 
hoạt dễ chịu hơn người vô sản, nhưng người vô sản thuộc về một 
xã hội có trình độ phát triển cao hơn, và bản thân họ cũng ở trình 
độ cao hơn người nô lệ. Người nô lệ muốn tự giải phóng thì 
trong số tất cả các quan hệ tư hữu, chỉ cần tiêu diệt một quan 
hệ nô lệ thôi và chỉ khi đó họ mới trở thành người vô sản; còn 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 461 


người vô sản chỉ có thê tự giải phóng được, sau khi đã tiêu diệt chế 
độ tư hữu nói chung. 

Câu hỏi thứ 8: Người vô sản khác người nông nô ở chỗ nào? 

Trả lời: Người nông nô có và được sử dụng công cụ sản xuất, 
một mảnh ruộng nhỏ và muốn thế họ phải nộp một phần thu nhập 
của mình hay phải làm một số công việc. Còn người vô sản thì 
làm việc bằng những công cụ sản xuất của người khác, để làm lợi 
cho người khác đó, và nhận được một phần thu nhập. Người nông 
nô phải đem nộp, còn người vô sản thì lại được lĩnh về. Sinh hoạt 
của người nông nô được bảo đảm, sinh hoạt của người vô sản 
không được bảo đảm. Người nông nô đứng ngoài cạnh tranh, còn 
người vô sản thì sống trong những điều kiện của cạnh tranh. 
Người nông nô tự giải phóng hoặc là bằng cách bỏ chạy ra thành 
thị và trở thành người thợ thủ công ở đó, hoặc là nộp tiền cho địa 
chủ để khỏi phải làm lao dịch hay khỏi phải nộp sản phẩm, và do 
đó trở thành người lĩnh canh tự do, hoặc là bằng cách đánh đuổi 
bọn chúa phong kiến và chính mình trở thành người tư hữu. Nói 
tóm lại, họ tự giải phóng bằng cách gia nhập như thế nào đó vào 
hàng ngũ giai cấp hữu sản, và đi vào cạnh tranh. Còn người vô sản 
thì tự giải phóng bằng cách tiêu diệt cạnh tranh, chế độ tư hữu và 
mọi sự khác nhau về giai cấp. 

Câu hỏi thứ 9: Người vô sản khác người thợ thủ công ở chỗ 
nào?!” 

Câu hỏi thứ 10: Người vô sản khác công nhân công trường thủ 
công ở chỗ nào? 


Trả lời: Công nhân công trường thủ công thế kỷ XVI - XVIH, ở 
hầu khắp mọi nơi, đều còn có công cụ sản xuất như: khung cửi dệt 


1* Trong bản thảo, Ăng-ghen chừa một đoạn trống dành cho câu trả lời câu 
hỏi thứ 9. 


462 PH.ĂNG-GHEN 


vải, xa kéo sợi cho gia đình mình, và một mảnh đất nhỏ mà 
người đó trồng trọt trong những lúc rỗi việc. Người vô sản thì 
không có gì hết. Công nhân công trường thủ công hầu như luôn 
luôn sinh sống ở nông thôn và có ít nhiều quan hệ có tính chất gia 
trưởng với địa chủ hay người giao việc. Người vô sản phần nhiều 
sống ở các thành thị lớn và liên hệ với người giao việc bởi những 
quan hệ thuần túy tiền tệ. Đại công nghiệp kéo người công nhân 
công trường thủ công ra khỏi những điều kiện gia trưởng của họ; 
họ mất hết mọi tài sản cuỗi cùng của họ và chỉ khi đó họ mới trở 
thành người vô sản. 

Câu hỏi thứ IT: Cách mạng công nghiệp và sự phân chia xã 
hội thành tư sản và vô sản đã mang lại những hậu quả trước mắt 
gì? 

Trả lời: Thứ nhất, vì lao động bằng máy móc ngày càng giảm 
được giá hàng công nghiệp, nên ở trong tất cả các nước trên thế 
giới, hệ thống công trường thủ công trước kia hay hệ thống công 
nghiệp xây dựng trên cơ sở lao động thủ công đều bị phá hoại 
hoàn toàn. Do đó, tất cả những nước nửa đã man - những nước 
mà đến tận nay vẫn còn ít nhiều đứng ngoài lề sự phát triển của 
lịch sử, những nước mà công nghiệp vẫn còn dựa trên cơ sở công 
trường thủ công - đều buộc phải tách khỏi tình trạng biệt lập của 
mình. Những nước ấy bắt đầu mua của người Anh những hàng 
hóa rẻ hơn và làm cho công nhân công trường thủ công của mình 
phải phá sản. Như vậy là những nước mà trong hàng chục thế kỷ 
không hề tiến bộ, như Ấn Độ chẳng hạn, thì nay cũng trải qua 
một cuộc cách mạng hoàn toàn, và thậm chí cả Trung Quốc ngày 
nay cũng đang đi đến cách mạng. Đã có tình hình là một chiếc 
máy mới, ngày hôm nay được phát minh ra ở Anh, một năm sau 
sẽ cướp mất bát cơm của hàng triệu công nhân ở Trung Quốc. 
Như vậy là nền đại công nghiệp đã gắn liền tất cả các dân tộc 
trên trái đất lại với nhau, đã thống nhất tất cả các thị trường địa 
phương nhỏ bé thành một thị trường toàn thế giới, đã chuẩn bị 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 463 


CƠ SỞ, Ở khắp nơi, cho văn minh và tiễn bộ, đã làm cho tất cả 
những cái gì xảy ra trong các nước văn minh đều có ảnh hưởng 
đến tất cả các nước khác; thành thử, nếu như hiện nay, ở Anh 
hay ở Pháp công nhân tự giải phóng được thì việc đó sẽ gây 
nên cách mạng ở trong tất cả các nước khác, những cuộc cách 
mạng này sớm hay muộn cũng sẽ giải phóng cho công nhân ở 
các nước đó. 

Thứ hai, ở tất cả những nơi mà đại công nghiệp đã thay thế 
cho công trường thủ công thì cách mạng công nghiệp làm tăng 
thêm rất nhiều của cải và thế lực của giai cấp tư sản, làm cho 
nó trở thành giai cấp thứ nhất trong nước. Kết quả là ở tất cả 
những nơi đã xảy ra quá trình đó, giai cấp tư sản đều nắm được 
chính quyền trong tay và gạt bỏ được những tầng lớp trước đó 
vẫn giữ quyền thống trị: tầng lớp quý tộc, thị dân phường hội và 
giới quân chủ chuyên chế, đại biểu cho hai tầng lớp đó. Giai cấp 
tư sản đã thủ tiêu được quyên lực của tầng lớp quý tộc, quý phái, 
sau khi đã bãi bỏ quyền kế thừa của con cả hay quyền chiếm hữu 
ruộng đất bất di bất dịch, sau khi đã thủ tiêu mọi đặc quyền của 
quý tộc. Nó đã phá tan thế lực của thị dân phường hội, sau khi đã 
thủ tiêu mọi phường hội và mọi đặc quyền của thợ thủ công. Để 
thay thế những cái đó, nó đề ra tự do cạnh tranh, tức là một 
trạng thái xã hội trong đó mỗi người đều có quyền kinh doanh 
bất cứ một ngành công nghiệp nào, hơn nữa không có cái gì có 
thể ngăn cản được họ kinh doanh, trừ phi họ không có tư bản 
cần cho việc đó. Như vậy, tiến hành cạnh tranh tự do thì cũng 
giống như công khai tuyên bố rằng từ nay trở đi, mọi người trong 
xã hội sẽ chỉ không bình đẳng với nhau chừng nào mà tư bản của 
họ không ngang băng nhau, rằng tư bản đã trở thành một lực 
lượng quyết định và do đó mà các nhà tư bản, tư sản, trở thành 
giai cấp thứ nhất trong xã hội. Nhưng cạnh tranh tự do là tất 
yêu đối với thời kỳ phát triển ban đầu của đại công nghiệp, vì 
cạnh tranh tự do là một trạng thái xã hội duy nhất trong đó đại 


464 PH.ĂNG-GHEN 


công nghiệp có thể phát triển.- Tiêu diệt thế lực xã hội của tầng 
lớp quý tộc và tầng lớp thị dân phường hội bằng cách đó, giai 
cấp tư sản cũng đã tiêu diệt luôn cả chính quyền của hai tầng lớp 
đó. Sau khi trở thành giai cấp thứ nhất trong xã hội, giai cấp tư 
sản tự tuyên bố mình là giai cấp thứ nhất cả trong lĩnh vực chính 
trị. Nó làm việc đó bằng cách, thi hành chế độ đại nghị là chế độ 
xây dựng trên cơ sở sự bình đăng tư sản trước pháp luật, trên cơ 
sở thừa nhận bằng pháp luật sự cạnh tranh tự do. Chế độ đó được 
áp dụng ở các nước châu Âu dưới hình thức quân chủ lập hiến. 
Trong chế độ quân chủ lập hiến, ai có một số tư bản nhất định, 
tức là chỉ có các nhà tư sản, mới được hưởng quyền bầu cử. 
Những cử tri tư sản đó bầu ra đại biểu, rồi những đại biểu tư sản 
đó - có quyền không phải nộp thuế - bầu ra chính phủ tư sản. 


Thứ ba, ở khắp nơi, cách mạng công nghiệp đều thúc đây giai 
cấp vô sản phát triển theo cùng một tốc độ phát triển của giai cấp 
tư sản. Giai cấp tư sản càng giàu bao nhiêu thì giai cấp vô sản 
càng trở nên đông đúc bấy nhiêu. Vì chỉ tư bản mới có thể đem 
lại việc làm cho những người vô sản, và vì tư bản chỉ có thể tăng 
thêm khi sử dụng lao động, cho nên tư bản lớn lên bao nhiêu thì 
giai cấp vô sản cũng lớn lên bấy nhiêu. Đồng thời cách mạng 
công nghiệp tập trung tư sản và vô sản vào các thành thị lớn, ở 
đó sự phát triển công nghiệp là có lợi hơn cả, và sự tập trung 
đông đảo quần chúng vào mó¿ chỗ như vậy làm cho vô sản nhận 
thức được sức mạnh của mình. Sau đó, cách mạng công nghiệp 
mà phát triển bao nhiêu, những máy mới thay thế được lao động 
thủ công được tiếp tục phát minh ra bao nhiêu thì đại công nghiệp 
ngày càng gây áp lực đối với tiền lương bấy nhiêu và, như chúng 
tôi đã nói, càng giảm tiền lương xuống đến mức tối thiểu, khiến 
cho tình cảnh của giai cấp vô sản ngày càng trở nên không sao 
chịu nổi. Tóm lại, một mặt do sự bất mãn của giai cấp vô sản 
ngày càng tăng, mặt khác do sức mạnh của giai cấp vô sản ngày 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 465 


cảng lớn cho nên cách mạng công nghiệp chuẩn bị điều kiện 
cho cuộc cách mạng xã hội mà giai cấp vô sản sẽ tiến hành. 


Câu hỏi thứ I2: Cách mạng công nghiệp còn mang lại những 
hậu quả gì thêm nữa? 


Trả lời: Đại công nghiệp đã tạo nên những phương tiện như 
máy hơi nước vả các máy móc khác cho phép trong một thời gian 
ngắn có thể tăng thêm sản xuất công nghiệp một cách vô hạn mà 
chỉ phí lại không nhiều. Nhờ dễ dàng mở rộng sản xuất như vậy, 
nên chẳng bao lâu cạnh tranh tự do - hậu quả tất nhiên của nền 
đại công nghiệp đó - có tính chất đặc biệt gay gắt; đông đảo các 
nhà tư bản đỗ xô vào công nghiệp, và chăng bao lâu người ta sản 
xuất ra nhiều hơn là tiêu dùng. Kết quả là những hàng hóa đã sản 
xuất ra, không thể bán được, và xảy ra cái gọi là khủng hoảng 
thương nghiệp. Công xưởng phải đóng cửa, chủ xưởng bị phá sản 
và công nhân không có cơm ăn. Khắp nơi, diễn ra cảnh nghèo đói 
khủng khiếp. Qua một thời gian nhất định, những sản phẩm thừa 
được bán hết, công xưởng lại bắt đầu làm vIỆC, tiền lương được 
tăng lên, và tình hình dần dần đi đến chỗ tốt hơn bao giờ hết. 
Nhưng được ít lâu, vì chẳng mấy nỗi lại sản xuất ra quá nhiều 
hàng hóa, nên lại xảy ra một cuộc khủng hoảng mới hoàn toản 
giống như trước. Như vậy là bắt đầu từ thế kỷ này, công nghiệp 
luôn luôn trải qua những sự biến động, lúc thì phổn vinh, lúc thì 
khủng hoảng, và hầu như cứ cách năm - bảy năm một, lại đều 
đặn xảy ra một cuộc khủng hoảng như vậy; hơn nữa, cứ mỗi lần 
bùng nổ, là khủng hoảng lại gây ra những tai họa hết sức to lớn 
trong công nhân, lại thức tỉnh tỉnh thần cách mạng ở khắp nơi và 
gây một mối nguy rất lớn cho toàn bộ chế độ đương thời. 

Câu hỏi thứ 13: Từ những cuộc khủng hoảng thương nghiệp 
tái điễn đều đặn đó, có thể rút ra những kết luận gì? 

Trả lời: Thứ nhất, mặc dù đại công nghiệp đã tự mình tạo ra 
cạnh tranh tự do trong giai đoạn phát triển ban đầu của nó, nhưng 
hiện nay nó đã vượt quá cạnh tranh tự do; cạnh tranh và nói 


466 PH.ĂNG-GHEN 


chung việc những cá nhân riêng lẻ tiến hành sản xuất công nghiệp 
đã trở thành xiêng xích trói buộc đại công nghiệp, những xiêng 
xích mà đại công nghiệp phải phá tan và sẽ phá tan được; đại 
công nghiệp, khi còn được tiến hành trên những cơ sở hiện nay, 
thì không thể tồn tại mà lại không đưa tới tình trạng rối loạn 
chung cứ bảy năm lại tái diễn, và mỗi một lần rối loạn như thế, 
lại đe dọa toàn bộ nền văn minh và không những ném những 
người vô sản vào cảnh nghèo xác xơ mà còn làm cho nhiều nhà 
tư sản bị phá sản; do đó, hoặc phải từ bỏ đại công nghiệp - đó là 
điều tuyệt đối không thể được -, hoặc phải thừa nhận rằng đại 
công nghiệp làm cho việc xây dựng một tổ chức xã hội hoàn toàn 
mới trở thành một việc tuyệt đối cần thiết, một tổ chức xã hội 
mới trong đó việc lãnh đạo sản xuất công nghiệp không phải do 
từng chủ xưởng riêng lẻ cạnh tranh với nhau thực hiện nữa, mà 
là do toàn thể xã hội thực hiện theo một kế hoạch vững chắc và 
phủ hợp với nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội. 


Thứ hai, đại công nghiệp và khả năng mở rộng sản xuất một 
cách vô hạn do nó tạo ra, sẽ cho phép xây dựng một chế độ xã 
hội, trong đó tất cả mọi vật phẩm cần cho đời sống sẽ được sản 
xuất ra nhiều đến nỗi mỗi thành viên trong xã hội đều có thể 
hoàn toàn tự do phát triển và sử dụng mọi lực lượng và năng lực 
của mình. Cho nên, cái tính chất của đại công nghiệp, trong xã 
hội hiện thời, là đẻ ra mọi sự nghèo đói và mọi cuộc khủng 
hoảng thương nghiệp, thì đến một chế độ xã hội khác, chính tính 
chất ấy lại trở thành tính chất thủ tiêu sự nghèo khổ đó và những 
sự biến động đem lại tai họa đó. 


Như vậy là ta có thể chứng minh một cách hoàn toàn rõ ràng 
răng: 


1) hiện nay, tất cả mọi tai họa đó đều chỉ do cái chế độ xã hội 
không còn phù hợp với điêu kiện của thời đại nữa, gây ra; 


2) người ta đã có phương tiện để thủ tiêu triệt để những tai 
họa đó băng cách xây dựng nên một chê độ xã hội mới. 


Câu hỏi thứ 14: Chế độ xã hội mới đó phải như thế nào? 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 467 


Trả lời: Trước hết, việc quản lý công nghiệp và tất cả các 
ngành sản xuất nói chung sẽ không còn nằm trong tay của cá nhân 
riêng lẻ cạnh tranh với nhau nữa. Trái lại, tất cả các ngành sản 
xuất sẽ do toàn thể xã hội quản lý, tức là sẽ được tiến hành vì lợi 
ích chung, theo một kế hoạch chung và với sự tham gia của tất cả 
mọi thành viên trong xã hội. Như vậy, chế độ xã hội mới đó sẽ 
tiêu diệt cạnh tranh và thay cạnh tranh bằng hợp tác. Vì việc từng 
cá nhân riêng lẻ kinh doanh công nghiệp đem lại hậu quả tất yếu 
là chế độ tư hữu, và vì cạnh tranh không phải là một cái gì khác 
mà là một phương thức kinh doanh công nghiệp khi công nghiệp 
do những người tư hữu riêng lẻ quản lý, cho nên chế độ tư hữu 
không thể tách rời việc cá nhân kinh doanh công nghiệp và tách 
rời cạnh tranh được. Do đó, chế độ tư hữu cũng phải được thủ tiêu 
và phải được thay bằng việc sử dụng chung tất cả mọi công cụ sản 
xuất và việc phân phối sản phẩm theo sự thỏa thuận chung, tức là 
bằng cái mà người ta gọi là sự cộng đồng về tài sản. Thủ tiêu chế 
độ tư hữu là một cách nói vắn tắt nhất và tông quát nhất về việc 
cải tạo toàn bộ chế độ xã hội; việc cải tạo này là kết quả tất yếu 
của sự phát triển của công nghiệp. Cho nên, những người cộng sản 
hoàn toàn đúng khi đề ra việc thủ tiêu chế độ tư hữu thành yêu 
cầu chủ yếu của mình. 


Câu hỏi thứ 15: Phải chăng như vậy có nghĩa là trước đây, 
không thể thủ tiêu được chế độ tư hữu? 


Trả lời: Đúng, trước đây không thể thủ tiêu được chế độ tư 
hữu. Bất cứ một sự thay đổi nào của chế độ xã hội, bất cứ một sự 
cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu 
của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới, không còn phù 
hợp với các quan hệ sở hữu cũ nữa. Bản thân chế độ tư hữu cũng 
đã ra đời như vậy. Vấn đề là ở chỗ không phải khi nào cũng có 
chế độ tư hữu; vào cuối thời trung cô, khi phương thức sản xuất 
mới - không chứa nổi trong khuôn khổ của chế độ sở hữu 
phong kiến và phường hội lúc bấy giờ - xuất hiện dưới hình thức 
công trường thủ công thì công trường thủ công đã vượt quá quan 


468 PH.ĂNG-GHEN 


hệ sở hữu cũ, tạo ra cho nó một hình thức sở hữu mới, - chế độ 
tư hữu. Đối với công trường thủ công và đối với giai đoạn phát 
triên ban đầu của đại công nghiệp, không thể có hình thức sở hữu 
nào khác ngoài quyền tư hữu, không thể có chế độ xã hội nào 
khác ngoài chế độ xã hội xây dựng trên cơ sở tư hữu. Chừng nào 
chưa thể sản xuất với một quy mô có thể không những đủ cung 
cấp cho mọi người mà còn có thừa sản phẩm để tăng thêm tư bản 
xã hội và tiếp tục phát triển lực lượng sản xuất hơn nữa, thì 
chừng đó, luôn luôn còn phải có một giai cấp thống trị chỉ phối 
lực lượng sản xuất của xã hội, và một giai cấp khác nghèo đói, bị 
áp bức. Đó là những giai cấp nào, điều này là tùy ở trình độ phát 
triển của sản xuất. Trong thời trung cổ, thời kỳ phụ thuộc vào 
nông nghiệp, chúng ta thấy có địa chủ và nông nô; trong các thành 
thị cuối thời trung cô, có thợ cả phường hội, thợ phụ và thợ công 
nhật; trong thế kỷ XVII, có người chủ công trường thủ công và 
công nhân công trường thủ công; trong thế kỷ XIX, có chủ xưởng 
lớn và vô sản. Hoàn toàn rõ ràng là cho đến nay, lực lượng sản 
xuất vẫn chưa phát triển đến mức khiến cho có thể sản xuất đủ sản 
phẩm cho mọi người, và khiến cho chế độ tư hữu trở thành xiềng 
xích ngăn cản sự phát triển của các lực lượng sản xuất đó. 
Nhưng hiện nay, nhờ sự phát triển của đại công nghiệp, nên /h# 
nhất, tư bản và lực lượng sản xuất đã được tạo ra với quy mô 
chưa từng có, và người ta đã có phương tiện để, trong một thời 
gian ngắn, phát triển các lực lượng sản xuất đó một cách vô hạn. 
Thứ hai, các lực lượng sản xuất đó tập trung trong tay một số ít 
nhà tư sản, còn đông đảo quần chúng nhân dân thì ngày càng trở 
thành vô sản; hơn nữa, của cải của tư sản càng tăng thì tình cảnh 
của quần chúng nhân dân càng trở nên nghèo đói và không sao 
chịu nổi. 7T»ứ ba, những lực lượng sản xuất mạnh mẽ dễ tăng 
thêm đó đã vượt quá chế độ tư hữu và nhà tư sản đến mức là nó 
luôn luôn gây ra những sự chấn động hết sức mạnh mẽ trong chế 
độ xã hội. Cho nên, chỉ có ngày nay, việc thủ tiêu chế độ tư hữu 
mới trở thành không những là điều có thể thực hiện được, mà 
thậm chí còn là điều hoàn toàn cần thiết. 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 469 


Câu hỏi thứ 16: Có thê thủ tiêu chế độ tư hữu bằng biện pháp 
hòa bình được không? 

Trả lời: Có thể mong muốn là sẽ làm được như vậy, và đĩ nhiên 
những người cộng sản sẽ là những người sau cùng trong số những 
người phản đối việc đó. Người cộng sản biết rất rõ rằng mọi hoạt 
động âm mưu đều không những vô ích mà thậm chí còn có hại 
nữa. Họ biết rất rõ rằng không thể làm cách mạng một cách theo ý 
định từ trước và tùy tiện, rằng ở đâu và bao giờ, cách mạng cũng 
là kết quả tất yếu của những hoàn cảnh hoàn toàn không phụ 
thuộc vào ý muốn và sự lãnh đạo của các đảng phái riêng lẻ và 
của cả một giai cấp. Nhưng đồng thời họ thấy răng sự phát triển 
của giai cấp vô sản trong hầu khắp tất cả các nước văn minh đều 
bị đàn áp bằng bạo lực, và đàn áp như vậy, tức là kẻ thù của 
những người cộng sản đã gắng hết sức làm việc cho cách mạng. 
Nếu tất cả những điều đó cuối cùng sẽ thúc đây giai cấp vô sản bị 
áp bức đứng lên làm cách mạng thì những người cộng sản chúng 
tôi lúc đó sẽ bảo vệ sự nghiệp của giai cấp vô sản bằng hành động, 
không kém gì bây giờ chúng tôi đang bảo vệ sự nghiệp đó bằng 
lời nói. 

Câu hỏi thứ 17: Liệu có thê thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức 
được không? 


Trả lời: Không, không thể được, cũng y như không thể làm 
cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên øgay lập tức đến mức 
cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu. Cho nên, cuộc 
cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả những triệu chứng 
là sắp nô ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần 
dần, và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng tư liệu sản 
xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì khi ẫy mới thủ tiêu được 
chế độ tư hữu. 


Câu hỏi thứ 18: Cuộc cách mạng đó sẽ diễn biến như thế nào? 


Trả lời: Trước hết, nó tạo ra mội chế độ dân chủ và nhờ đó 
mà trực tiếp hay gián tiếp tạo ra quyền thống trị chính trị của 


470 PH.ĂNG-GHEN 


giai cấp vô sản. Trực tiếp như ở Anh là nơi mà hiện nay vô sản đã 
chiếm đa số trong nhân dân; gián tiếp như ở Pháp và Đức là nơi 
mà đa số nhân dân không những gồm có vô sản mà còn gồm cả 
tiểu nông và tiêu tư sản thành thị là những người chỉ mới ở trong 
giai đoạn đang chuyển thành giai cấp vô sản, và trong việc thực 
hiện mọi quyền lợi chính trị của mình, đang ngày càng phụ thuộc 
vào giai cấp vô sản, do đó chẳng bao lâu, sẽ phải đồng ý với các 
yêu sách của giai cấp vô sản. Muốn thế, có lẽ cần phải có một 
cuộc đấu tranh mới nữa, Song cuộc đấu tranh mới đó nhất định sẽ 
kết thúc bằng thắng lợi của giai cấp vô sản. 

Đối với giai cấp vô sản, chế độ dân chủ sẽ trở nên hoàn toàn 
vô ích nếu nó không được dùng ngay lập tức làm phương tiện để 
thi hành những biện pháp rộng rãi trực tiếp đánh vào chế độ tư 
hữu và bảo đảm sự tồn tại của giai cấp vô sản. Những biện pháp 
chủ yếu nhất, tất yếu xuất phát từ những điều kiện hiện nay, là 
như sau: 


1) Hạn chế quyền tư hữu: áp dụng thuế lũy tiến, đánh thuế 
cao vào tài sản kế thừa, xóa bỏ quyền kế thừa tài sản của những 
người họ hàng thân thuộc (anh em, cháu chắt, v.v.), cưỡng bức 
cho vay, v.V.. 


2) Dần dần tước đoạt bọn chiếm hữu ruộng đất, bọn chủ 
xưởng, bọn chủ đường sắt và bọn chủ tàu thủy, một phần bằng 
sự cạnh tranh của công nghiệp nhà nước, một phần trực tiếp 
bằng cách chuộc lại bằng tiền giấy. 


3) Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ chạy trốn ra nước 
ngoài và những kẻ nỗi loạn chống lại đa số nhân dân. 


4) Tổ chức lao động hay giao công việc cho những người vô 
sản ở trong các nông trường quốc gia, nhà máy và công xưởng 
của quốc gia. Làm như vậy sẽ thủ tiêu được sự cạnh tranh giữa 
công nhân với nhau, và bọn chủ xưởng, nếu chúng còn tồn tại, 
sẽ buộc phải trả công cao như nhà nước. 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 471 


5) Tất cả mọi người trong xã hội đều có nghĩa vụ lao động 
như nhau cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn chế độ tư hữu. Tổ 
chức những đội quân công nghiệp, nhất là đối với nông nghiệp. 


6) Tập trung hệ thống tín dụng và việc buôn bán bằng tiền 
vào trong tay nhà nước bằng một ngân hàng quốc gia với vốn 
của nhà nước. Đóng cửa tất cả các ngân hàng và chỉ nhánh ngân 
hàng của tư nhân. 

7) Tùy theo sự tăng thêm vốn và tăng thêm số lượng công nhân 
của quốc gia, mà tăng thêm số lượng nhà máy, công xưởng, đường 
sắt, tàu bè của quốc gia, trồng trọt hết những ruộng đất còn bỏ 
hóa, cải tiễn việc trồng trọt những ruộng đất đã trồng trọt. 


8) Đối với tất cả các trẻ em, khi không cần đến sự chăm sóc 
của người mẹ nữa thì đưa các em vào giáo dục trong các cơ quan 
nhà nước và bằng sự đài thọ của nhà nước. Kết hợp việc giáo dục 
với lao động trong công xưởng. 


9) Xây dựng những cung lớn trong những khu đất của nhà nước 
để làm chỗ ở chung cho các công xã công dân làm công nghiệp, 
nông nghiệp, kêt hợp các mặt tôt của lôi sông thành thị và lôi sông 
nông thôn nhưng tránh tình trạng một chiều và thiếu sót của hai 
lôi sông đó. 

10) Phá bỏ tất cả những nhà ở và khu nhà ở không hợp vệ sinh 
và có chất lượng xây dựng kém ở thành thị. 

11) Con trong và ngoài giá thú đều có quyền kế thừa tài sản 
như nhau. 

12) Tập trung toàn bộ công việc vận tải vảo trong tay nhà 
nước. 


Cố nhiên không thể thi hành tất cả các biện pháp đó ngay 
trong một đợt, nhưng biện pháp này sẽ dẫn đến biện pháp khác. 
Chỉ cần tiến hành một cuộc tấn công triệt để đầu tiên vào chế độ 
tư hữu, là giai cấp vô sản sẽ ngày càng phải đi xa hơn nữa, 
ngảy càng tập trung trong tay nhà nước toàn bộ tư bản, toàn bộ 


472 PH.ĂNG-GHEN 


nông nghiệp, toàn bộ công nghiệp, toàn bộ vận tải và toàn bộ sự 
trao đôi. Tất cả các biện pháp kể trên sẽ dẫn đến chỗ đó. Mức độ 
thực hiện các biện pháp đó cũng như mức độ tập trung do các 
biện pháp đó đưa lại sẽ tăng lên đúng như mức độ các lực lượng 
sản xuất trong nước sẽ tăng lên nhờ lao động của giai cấp vô sản. 
Cuối cùng, khi toàn bộ tư bản, toàn bộ sản xuất, toàn bộ việc 
trao đổi đã tập trung vào trong tay nhà nước thì chế độ tư hữu sẽ 
tự nó tiêu vong, tiền tệ sẽ trở thành thừa, sản xuất sẽ tăng lên với 
mức độ như thế và con người sẽ thay đổi đến mức tất cả những 
hình thức cuối cùng của quan hệ xã hội cũ có thể biến mất đi. 

Câu hỏi thứ 19: Cuộc cách mạng đó có thể xảy ra trong riêng 
một nước nào đó không? 


Trả lời: Không. Đại công nghiệp do đã tạo nên thị trường thế 
giới nên đã nối liền tất cả các dân tộc trên trái đất lại với nhau, 
nhất là các đân tộc văn minh, khiến cho mỗi một dân tộc đều phụ 
thuộc vào tình hình xảy ra ở dân tộc khác. Sau nữa, đại công 
nghiệp đã san bằng sự phát triển xã hội ở trong tất cả các nước 
văn minh, khiến cho ở khắp nơi, giai cấp tư sản và giai cấp vô 
sản đã trở thành hai giai cấp có tác dụng quyết định trong xã hội 
và cuộc đấu tranh giữa hai giai cấp đó đã trở thành cuộc đấu 
tranh chủ yêu của thời đại chúng ta. Vì vậy, cuộc cách mạng cộng 
sản chủ nghĩa không những sẽ có tính chất dân tộc mà sẽ đồng 
thời xảy ra ở trong tất cả các nước văn minh, tức là ít nhất, ở 
Anh, Mỹ, Pháp và Đức. Trong mỗi một nước đó, cách mạng cộng 
sản chủ nghĩa sẽ phát triển nhanh hay chậm, là tùy ở chỗ nước 
nào trong những nước đó có công nghiệp phát triển hơn, tích lũy 
được nhiều của cải hơn và có nhiều lực lượng sản xuất hơn. Cho 
nên ở Đức, cách mạng cộng sản chủ nghĩa sẽ thực hiện chậm hơn 
và khó khăn hơn, còn ở Anh thì nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cách 
mạng cộng sản chủ nghĩa cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các 
nước khác trên thế giới, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn và thúc 
đẩy cực kỳ nhanh chóng tiến trình phát triển trước kia của các 
nước đó. Nó là một cuộc cách mạng có tính chất toàn thế giới và 
vì vậy nó sẽ có một vũ đài toàn thế giới. 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 473 


Câu hói thứ 20: Xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu thì sẽ đưa lại 
những kết quả gì? 


Trả lời: Sẽ đưa lại những kết quả như sau: xã hội sẽ tước khỏi 
tay bọn tư bản tư nhân việc sử dụng tất cả mọi lực lượng sản 
xuất và mọi phương tiện giao dịch cũng như việc trao đổi và 
phân phối sản phẩm; xã hội sẽ quản lý tất cả những việc đó căn cứ 
theo kế hoạch đặt ra, căn cứ vào các nguồn lực lượng hiện có và 
vào nhu cầu của toàn xã hội; do đó mà tất cả những hậu quả tai 
hại gắn liền với chế độ quản lý đại công nghiệp hiện nay sẽ bị 
thủ tiêu trước hết. Khủng hoảng sẽ chấm dứt; nền sản xuất mở 
rộng gây nên sản xuất thừa, trong chế độ xã hội hiện nay, và là 
nguyên nhân to lớn của nạn nghẻo đói thì khi đó sẽ tỏ ra hoàn 
toàn không đủ nữa và cần phải có quy mô rộng lớn hơn rất nhiều. 
Số sản xuất thừa, hiện nay vượt quá những nhu cầu cấp thiết nhất 
của xã hội, sau này sẽ không còn gây ra cảnh nghẻo đói, mà sẽ 
đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội, sẽ 
làm nảy sinh những nhu cầu mới, đồng thời sẽ tạo nên những 
phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu mới đó. Nó sẽ là điều 
kiện và động cơ kích thích sự tiến bộ hơn nữa và nó sẽ thực hiện 
được sự tiến bộ đó mà không làm cho toàn bộ chế độ xã hội bị 
rối loạn từng thời kỳ một như trước kia nữa. Đại công nghiệp, 
thoát khỏi xiềng xích của chế độ tư hữu thì sẽ phát triển với 
những quy mô khiến cho đại công nghiệp hiện nay đem so sánh 
với đại công nghiệp ấy thì thật là nhỏ bé không đáng kê, giống 
như công trường thủ công so với đại công nghiệp của thời đại 
chúng ta vậy. Sự phát triển đó của công nghiệp sẽ làm cho xã hội 
có đủ sản phẩm đề thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã 
hội. Nông nghiệp cũng vậy, - trong nông nghiệp, do xiềng xích 
của chế độ tư hữu, do tình trạng phân tán của ruộng đất, nên rất 
khó áp dụng những sự cải tiến và những thành tựu của khoa học 
hiện có, - rồi đây cũng sẽ bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, 
giai đoạn phồn vinh và sẽ cung cấp hoàn toàn đầy đủ sản phẩm cho 


474 PH.ĂNG-GHEN 


xã hội. Như vậy là xã hội sẽ sản xuất ra đầy đủ sản phẩm để tổ 
chức việc phân phối nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên 
trong xã hội. Do đó, tình trạng xã hội phân chia thành các giai 
cấp khác nhau, đối địch với nhau, sẽ trở nên thừa. Nhưng tình 
trạng đó không những trở nên thừa, mà thậm chí còn không thể 
tương dung được với chế độ xã hội mới nữa. Các giai cấp sở dĩ 
tồn tại là do có phân công lao động, nhưng hình thức phân công 
lao động hiện nay sẽ hoàn toàn mất hắn, vì muốn nâng sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp lên đến mức độ cao nói trên, mà chỉ 
có phương tiện cơ giới và hóa học phụ trợ thì không đủ. Còn cần 
phải phát triển một cách tương xứng năng lực của con người sử 
dụng những phương tiện đó nữa. Giống như trong thế kỷ trước, 
người nông dân vả người công nhân công trường thủ công, sau 
khi được thu hút vào đại công nghiệp, đã thay đổi toàn bộ lỗi sống 
của họ và bản thân họ đã trở thành những con người hoàn toàn 
khác hẳn; hiện nay cũng vậy, việc tiến hành sản xuất tập thể bằng 
lực lượng của toàn xã hội và sự phát triển mới của nền sản xuất 
do việc đó mang lại, sẽ cần đến những con người hoàn toàn mới 
và sẽ tạo nên những con người mới đó. Những con người như 
hiện nay thì không thể tiến hành nền sản xuất mang tính chất xã 
hội được, vì mỗi một người đều bị phụ thuộc vào một ngành sản 
xuất nào đấy, bị cột chặt vào ngành sản xuất đó, bị ngành đó bóc 
lột, chỉ phát huy được mộ mặt của năng lực còn các mặt khác thì 
không phát huy được, vì chỉ biết có mộ: ngành hay một bộ phận 
của ngành nào đấy trong toàn bộ nền sản xuất. Ngay nền công 
nghiệp hiện nay cũng ngày càng tỏ ra không thể sử dụng những 
con người như thế. Vậy thì nền công nghiệp do toàn xã hội thực 
hiện một cách tập thể và có kế hoạch lại càng cần có những con 
người có năng lực phát triển toàn diện, đủ sức tinh thông toàn bộ 
hệ thống sản xuất. Do đó, sự phân công lao động, hiện nay đã bị 
máy móc phá hoại, hiện nay đang biến người này thành nông 
dân, người kia thành thợ đóng giày, người thứ ba thành công nhân 
công xưởng, người thứ tư thành tên đầu cơ ở thị trường chứng 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 475 


khoán, thì sau này sẽ hoàn toàn không còn nữa. Công tác giáo dục 
sẽ làm cho những người trẻ tuổi có khả năng nắm vững nhanh 
chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong thực tiễn, làm cho họ có 
thể lần lượt chuyển từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất nọ 
tùy theo nhu cầu của xã hội hoặc tùy theo sở thích của bản thân 
họ. Do đó, công tác giáo dục sẽ làm cho họ thoát khỏi tình trạng 
một chiều mà sự phân công lao động hiện nay đang buộc mỗi 
một người phải theo. Như vậy là một xã hội tô chức theo nguyên 
tắc cộng sản chủ nghĩa, sẽ làm cho những thành viên trong xã hội 
đó có khả năng sử dụng một cách toàn điện năng lực phát triển 
toàn diện của mình. Đồng thời các giai cấp khác nhau, nhất định 
cũng sẽ không còn nữa. Do đó, một mặt, xã hội tổ chức theo 
nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa sẽ không thể tương dung được 
với sự tiếp tục tồn tại của các giai cấp; mặt khác, bản thân sự 
xây dựng xã hội đó sẽ tạo nên phương tiện để thủ tiêu những sự 
khác nhau về giai cấp. 


Vì vậy, sự đối lập giữa thành thị và nông thôn cũng sẽ không 
còn. Cũng những con người ấy sẽ làm cả lao động nông nghiệp 
lẫn lao động công nghiệp, chứ không cần phải giao hai công việc 
đó cho hai giai cấp khác nhau. Đó là điều kiện tất yêu của sự liên 
hợp cộng sản chủ nghĩa, sự liên hợp ấy là do những nguyên nhân 
hoàn toàn vật chất đưa đến. Tình trạng phân tán của dân cư làm 
nghề nông ở nông thôn, bên cạnh sự tập trung của dân cư làm 
công nghiệp ở các thành thị lớn, chỉ thích hợp với trình độ phát 
triển còn thấp của nông nghiệp và công nghiệp, tình trạng đó cản 
trở mọi sự phát triển hơn nữa; điều này hiện nay người ta đã cảm 
thấy rất rõ. 


Sự liên hợp chung tất cả mọi thành viên trong xã hội nhằm 
mục đích cùng nhau khai thác lực lượng sản xuất một cách có kế 
hoạch; sự phát triển của sản xuất tới mức có thê thỏa mãn nhu 
cầu của mọi người; sự xóa bỏ tình trạng nhu cầu của số người 
này được thỏa mãn bằng cách hy sinh nhu cầu của số người khác; 


476 PH.ĂNG-GHEN 


sự tiêu điệt hoàn toàn các giai cấp và những sự đối lập giữa các 
giai cấp đó; sự phát triển toàn diện năng lực của tất cả mọi thành 
viên trong xã hội bằng cách xóa bỏ lối phân công cũ, tiễn hành 
giáo dục về sản xuất, thay đổi các hình thức hoạt động, làm cho 
mọi người đều được hưởng những của cải do tất cả mọi người 
sản xuất ra và cuối cùng bằng cách hòa hợp thành thị với nông 
thôn - đó là những kết quả chủ yếu nhất của việc thủ tiêu chế độ 
tư hữu. 

Câu hỏi thứ 21: Chế độ xã hội cộng sản sẽ có ảnh hưởng như 
thế nào đến gia đình? 

Trả lời: Quan hệ nam nữ sẽ trở thành một công việc hoàn 
toàn tư nhân, chỉ thuộc về những người hữu quan và xã hội 
không cần phải can thiệp vào. Điều đó có thể có được nhờ việc 
thủ tiêu chế độ tư hữu và nhờ công tác giáo dục của xã hội đối với 
thanh niên, kết quả là sẽ tiêu diệt được hai cơ sở của hôn nhân 
hiện tại gắn liền với chế độ tư hữu: vợ phụ thuộc vào chồng, con 
phụ thuộc vào cha mẹ. Đây cũng là một sự trả lời lại tiếng kêu la 
om sòm của những tên tiểu tư sản lên mặt đạo đức nói đến sự 
cộng thê của chủ nghĩa cộng sản. Cộng thê là một hiện tượng 
hoàn toàn thuộc về xã hội tư sản và hiện nay đang biểu hiện rất 
đầy đủ dưới hình thức mại dâm. Nhưng mại dâm là xây dựng trên 
chế độ tư hữu và sẽ mất đi cùng với chế độ tư hữu. Do đó, tổ chức 
cộng sản chủ nghĩa không những không đưa lại sự cộng thê mà 
trái lại còn tiêu diệt sự cộng thê. 

Câu hỏi thứ 22: Tổ chức cộng sản sẽ có thái độ như thế nào đối 
với các dân tộc hiện đương tôn tại? 

- Giữ lại °. 

Câu hỏi thứ 23: Nó sẽ có thái độ như thế nào đối với các tôn 
giáo hiện đương tồn tại? 

- GIữ lại. 

Câu hỏi thứ 24: Người cộng sản khác người xã hội chủ nghĩa 
ở chỗ nào? 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 477 


Trả lời: Những người gọi là người xã hội chủ nghĩa, chia ra 
làm 3 loại. 

Loại thứ nhất gồm những người ủng hộ xã hội phong kiến và 
gia trưởng là xã hội đã bị tiêu diệt và càng ngày càng bị tiêu diệt 
bởi đại công nghiệp, bởi thương nghiệp thế giới và bởi xã hội tư 
sản do đại công nghiệp và thương nghiệp thế giới tạo nên. Căn 
cứ vào những tai họa của xã hội hiện tại, loại người này ổi đến 
kết luận rằng: cần phải khôi phục lại xã hội phong kiến và gia 
trưởng, vì xã hội đó không có những tai họa như vậy. Tất cả 
những lời đề nghị của họ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều 
nhằm mục đích đó. Người cộng sản bao giờ cũng kiên quyết đấu 
tranh với loại người xã hội chủ nghĩa phản động này, mặc dù 
loại này giả thông cảm với cảnh nghèo đói của giai cấp vô sản và 
khóc sướt mướt trước tình cảnh ấy. Bởi vì những người xã hội 
chủ nghĩa đó: 


1) mong muốn những cái hoàn toàn không thê có được; 


2) mưu đồ khôi phục lại nền thống trị của quý tộc, của thợ cả 
phường hội và của chủ công trường thủ công cùng một loạt bọn 
quân chủ chuyên chế hay phong kiến, bọn quan lại, bọn lính 
tráng và cha cố; họ muốn khôi phục lại một xã hội đã đành là sẽ 
không có những tệ xấu của xã hội hiện đại, nhưng Ít nhất cũng sẽ 
mang đến những tai họa khác giống như vậy; hơn nữa sẽ không 
mở ra được những triển vọng nào khiến cho thông qua một tổ 
chức cộng sản chủ nghĩa mà giải phóng được công nhân bị áp 
bức; 

3) luôn luôn để lộ tâm địa thật của họ ra, khi giai cấp vô sản 
trở thành một giai cấp cách mạng và cộng sản. Trong những lúc 
này, họ lập tức hợp nhất với giai cấp tư sản chống lại giai cấp vô 
sản. 

Loại thứ hai gồm những người ủng hộ xã hội hiện nay; những 
tai họa do xã hội đó đẻ ra, buộc họ phải lo sợ cho sự tồn tại của xã 
hội đó. Do đó, họ muốn bảo vệ xã hội hiện tại, nhưng lại muốn 
xóa bỏ những tai họa do xã hội hiện tại gây ra. Muốn thế, một 


478 PH.ĂNG-GHEN 


số người đề ra những biện pháp từ thiện giản đơn; một số khác thì 
đề ra những kế hoạch cải cách đồ sộ, viện cớ cải tổ lại xã hội, 
những kế hoạch này nhằm mục đích bảo vệ những cơ sở của xã 
hội hiện nay và do đó bảo vệ bản thân xã hội hiện nay. Người 
cộng sản cũng phải đấu tranh không mệt mỏi chống những người 
xã hội chủ nghĩa tư sản đó, vì hoạt động của bọn họ là có lợi cho 
kẻ thù của người cộng sản và vì bọn họ bảo vệ một chế độ xã hội 
mà người cộng sản muốn phá bỏ. 


Cuối cùng, loại thứ ba gồm có những người xã hội chủ nghĩa 
dân chủ. Đi theo cùng con đường với những người cộng sản, họ 
muốn thực hiện một phần những biện pháp nêu ra trong câu 
hỏi...'”, nhưng không coi đó là những biện pháp quá độ dẫn đến 
chủ nghĩa cộng sản, mà coi đó là những biện pháp đầy đủ để xóa 
bỏ cảnh nghèo nàn và những tai họa của xã hội hiện nay. Những 
người xã hội chủ nghĩa dân chủ đó thì hoặc là những người vô 
sản chưa am hiểu đầy đủ những điều kiện giải phóng giai cấp 
mình, hoặc là những đại biểu của giai cấp tiểu tư sản, tức là của 
một giai cấp mà trên nhiều mặt, có quyền lợi giống như vô sản 
trong việc giảnh chế độ dân chủ và trong việc thực hiện những 
biện pháp xã hội chủ nghĩa xuất phát từ chế độ dân chủ đó. Cho 
nên, người cộng sản, trong lúc hoạt động, sẽ liên hiệp với những 
người xã hội chủ nghĩa dân chủ và nói chung trong thời gian đó, 
phải cố sức duy trì một chính sách chung với họ, chỉ cần là họ 
không phục vụ giai cấp tư sản thống trị và không tấn công những 
người cộng sản. Cố nhiên việc hoạt động chung không gạt bỏ 
việc tranh luận về những ý kiến bất đồng giữa họ với người cộng 
sản. 

Câu hỏi thứ 25: Người cộng sản sẽ có thái độ như thế nào đối 
với các chính đảng khác trong thời đại chúng ta? 

Trả lời: Thái độ sẽ khác nhau ở trong các nước khác nhau.- Ở 
Anh, Pháp và Bỉ là nơi mà giai cấp tư sản thống trị thì tạm thời 


1* Trong bản thảo bỏ trống, đây có ý nói đến câu hỏi thứ 18. 


NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 479 


người cộng sản còn có những quyền lợi chung với các đảng phái 
dân chủ. Hơn nữa, những người dân chủ càng đi gần đến mục 
đích của người cộng sản trong những biện pháp xã hội chủ nghĩa 
mà hiện nay những người dân chủ ở khắp nơi đều bênh vực, tức 
là họ càng bênh vực quyền lợi của giai cấp vô sản một cách rõ 
ràng và dứt khoát, càng dựa vào giai cấp vô sản thì quyền lợi 
chung nói trên càng lớn. Ví dụ như ở Anh, những người tham gia 
phong trào Hiến chương mà là công nhân thì nhất định sẽ gần 
người cộng sản hơn những người tiêu tư sản dân chủ hay những 
người gọi là cấp tiến. 

Ở Ä⁄ỹ là nơi đã có hiến pháp dân chủ, người cộng sản sẽ cần 
phải ủng hộ đảng muốn quay bản hiến pháp đó chống lại giai cấp 
tư sản và muốn dùng bản hiến pháp đó để mưu lợi ích cho giai 
cấp vô sản, tức là ủng hộ đảng của những người ủng hộ cuộc cải 
cách ruộng đất trong nước. 


Ở Thụy Sĩ, những người cấp tiến, mặc dù họ còn là một đảng 
mà thành phần rất phức tạp, nhưng họ là những người duy nhất 
mà người cộng sản có thể liên hiệp được; trong hàng ngũ 
những người cấp tiến đó thì những người cấp tiễn bang Va-át-tơ 
và Giơ-ne-vơ lại là những người tiến bộ nhất. 


Cuối cùng, ở Đức cuộc đấu tranh quyết liệt giữa giai cấp tư sản 
và chế độ quân chủ chuyên chế còn chưa diễn ra. Nhưng vì người 
cộng sản không thể hy vọng rằng họ sẽ phải tiến hành một cuộc 
chiến đấu quyết định với giai cấp tư sản trước khi giai cấp tư sản 
giành được quyên thống trị, nên vì lợi ích của mình, người cộng 
sản có thể giúp đỡ cho giai cấp tư sản mau giành được quyền 
thống trị, để sau đó đến lượt mình sẽ lật đổ nó càng nhanh càng 
hay. Như vậy là trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản tự do với 
các chính phủ, người cộng sản bao giờ cũng phải đứng về phía 
giai cấp tư sản tự do, nhưng phải coi chừng sự tự đối mình của 
giai cấp tư sản, không nên tin vào những lời thuyết phục đầy sức 


480 PH.ĂNG-GHEN 


quyến rũ của giai cấp tư sản về những kết quả tốt đẹp mà thắng 
lợi của giai cấp tư sản sẽ mang lại cho giai cấp vô sản. Thắng lợi 
của giai cấp tư sản chỉ mang lại cho người cộng sản những điều 
lợi duy nhất sau đây: I) một vài sự nhượng bộ nào đây làm cho 
người cộng sản dễ dàng bảo vệ, thảo luận và truyền bá những 
nguyên tắc của mình và đo đó sẽ làm cho giai cấp vô sản dễ tập 
hợp thành một giai cấp có tô chức, đoàn kết chặt chẽ, sẵn sảng 
xông ra chiến đấu và 2) sự tin tưởng rằng một khi các chính phủ 
chuyên chế sụp đồ thì tức là sẽ đến lượt đấu tranh giữa tư sản 
và vô sản. Kể từ ngày đó, chính sách của đảng cộng sản ở 
những nơi này cũng sẽ giống như ở những nước mà giai cấp tư 
sản đã chiếm được địa vị thống trị. 


Do Ph.Ăng-ghen viết vào cuối tháng Mười- In theo bản thảo 

tháng Mười một 1847 Nguyên văn là tiếng Đức 
Đã in lần đầu tiên thành sách riêng vào 

năm 1914 


